VIÊN CHẦU 
NGƯỠNG SƠN-HUỆ 
TỊCH THIÊN SƯ 


ĐẠO TÂM DỊCH 


Sư huý Huệ Tịch, con nhà họ Diệp ở Hoài Hoá, Thiều 
Châu. Năm 9 tuổi, Sư đến chùa Hòa An ở Quãng Châu 
xin Thiền Sư Thông xuất gia. Năm 14 tuổi cha mẹ bắt 
trở về ép Sư cưới vợ. Sư không chịu, bèn chặt hai ngón 
tay quỳ trước cha mẹ thề cầu chánh pháp để báo đáp 
công sanh thành dưỡng dục, cha mẹ mới cho xuất gia. 

Sư trở lại chỗ của Thiền Sư Thông, được 
ngài cạo tóc, chưa thọ giới cụ túc mà Sư đã du phương. 

Lúc đầu, Sư đến yết kiến ngài Đam Nguyên 
đã được khế ngộ huyền chỉ, sau tham vẫn Qui Sơn 
được ngỘ sâu lý đạo. Đam Nguyên bảo Sư: 

_ Quốc Sư đương thời được sáu đời Tổ Sư 
truyền chín mươi bảy viên tướng, trao cho Lão tăng dặn 
rằng: Khi ta tịch diệt, khoảng ba mươi năm sau có ông 


Sa Di từ phương Nam đến làm hưng thịnh giáo pháp 
này, ngươi nên thứ lớp truyền trao chớ để đoạn dứt, 
nay ta trao cho ngươi, ngươi nên phụng trì. 

Đam Nguyên bèn trao bẩn ấy cho Sư, Sư 
tiếp nhận xem qua một lượt đem đốt hết. 

Một hôm Đam Nguyên hỏi: 

_ Những tướng ta trao cho ngươi hôm trước 
phải nên giữ kín. 

Sư thưa: 

_ Hôm ấy xem xong con đốt cả rồi. 

Đam Nguyên bảo: 

_ Pháp môn này của ta không người hội 
được, chỉ có Tiên Sư và các bậc Tổ Sư, các đại Thánh 
nhân mới có hiểu thấu, sao ngươi lại đốt đi? 

Sư thưa: 

_ Huệ Tịch vừa xem xong đã biết ý chỈ trong 
đó, ứng dụng được không cần cầm bản. 

Đam Nguyên bảo: 

_ Tuy nhiên như thế, đối với ngươi thì 
được, còn người sau không thể tin nỗi. 

Sư thưa: 

_ Hòa thượng nếu cần, con chép lại không 


Sư liền chép lại một bản trình lên, trọn 


không sót một chữ. Đam Nguyên khen là đúng. 

Đam Nguyên thượng đường, SƯ ra trước 
chúng làm tướng tròn dâng hai tay trình lên, rồi khoanh 
tay đứng. Đam Nguyên dùng hai tay giao nhau làm thành 
nắm tay dạy SƯ. Sư tiến tới trước ba bước làm tướng 
người nữ lạy. Đam Nguyên gật đầu, Sư liền lễ bái. 


Sư đang giặt y, Đam Nguyên hỏi: 

_ Hiện giờ ngươi đang làm gì? 

SƯ đáp: 

_ Hòa thượng nhằm chỗ nào thấy con? 

Sau, Sư tham vấn Qui Sơn, Qui Sơn hổi: 

_ Ngươi là Sa Di có chủ hay là Sa Di không 
chủ? 

Sư thưa: 

_ Có chủ. 

_ Chủ ở chỗ nào? 

Sư từ bên Đông sang bên Tây đứng, Qui 
Sơn lấy làm lạ. 

Sư hỗi: 

_ Thế nào chỗ ở của chơn Phật? 

Qui Sơn đáp: 

_ Dùng cái diệu tư mà không tư, xoay cái tư 
sáng suốt vô cùng, tư hết trở về nguồn, tánh tướng 


thường trụ, Sự lý không hai, chơn Phật như như. 

Ngay câu nói ấy Sư đốn ngộ, từ đó Sư theo 
hầu Tổ ngót mười lăm năm. 

Sư đang quét đất, Qui Sơn hỏi: 

_ Bụi không quét được, hư không chẳng tự 
sanh, thế nào là bụi không quét được? 

Sư quét đất một cái. 

Qui Sơn bảo: 

_ Như thế là hư không chẳng tự sanh? 

Sư trổ vào thân mình, lại trỏ vào Qui Sơn, 
Qui Sơn bảo: 

_ Bụi không quét được, hư không chẳng tự 
sanh, lìa hai lối này là thế nào? 

Sư lại quét đất một cái, lại trổ thân mình 
đồng thời trồ vào Qui Sơn. 


Một hôm, Qui Sơn chỈ đám ruộng hổi Sư: 

_ Đám ruộng này đầu kia cao, đầu này thấp. 

Sư thưa: 

_ Thế là đầu này cao, đầu kia thấp. 

_ Nếu ngươi không tin, hãy đến khoảng 
giữa nhìn hai đầu xem. 

_ Chẳng cần đứng khoảng giữa, cũng không 
cần đứng hai đầu. 


_ Nếu như thế, hãy đo mặt nước xem, mặt 
nước có thể làm cho vật cân bằng. 

_ Nước cũng không cố định, chỗ cao thì 
bằng với chỗ cao, chỗ thấp thì bằng với chỗ thấp. 

Qui Sơn liền thôi. 

Có thí chủ cúng dường một bó lụa cho Qui 
Sơn, Sư hỏi: 

_ Hòa thượng nhận sự cúng dường của thí 
chủ như thế sẽ đem cái gì báo đáp? 

Qui Sơn gõ giường thiền dạy Sư, Sư thưa: 


_ Tại sao Hòa thượng đem vật của người ta 
làm đồ dùng (cho mình? 
Sư làm Trực tuế (2) ở Qui Sơn, khi làm việc 
về. Qui Sơn hỏi: 
_ Từ đâu đến? 
SƯ thưa: 
_ Từ trong ruộng đến. 
— Trong ruộng có bao nhiêu người? 
Sư chống cuốc khoanh tay. 
(1) Có một bản khác nói: 
Qui Sơn hỗi SƯ: 
_ Có vị đệ rử thế tục đem ba bó lụa đến cho ta 
để chuỘc lại cái chuông nên ta thọ phước của người ấy. 


Sư /hưa: 

_ Đệ rử :hế rục có lụa đem cho Hòa thượng 
chuộc lại cái chuông, Hòa thượng đem vật gì để đền 
đáp họ. 

Qui Sơn lấy gậy gõ giường thiền ba cái, bảo: 

_ Ta đem cái này đền đáp họ. 

Sư /hưa: 

_ Nếu là cái này dùng làm gì? 

Qui Sơn lại gõ giường thiền ba cái bào: 

_ NgƯƠi nghỉ ngờ việc này làm gì? 

_ Con không nghỉ ngờ việc này làm gì, chỈ vì 
mỌi người mà thôi. 

_ NegưƠi đã biết là vì mỌi người, tại sao lại 
đến đây bảo ta tìm vật để báo đáp họ? 

_ Con chỈ lẫy làm lạ: Hòa thượng làm nhân 
sỰ cho mỌi ngƯỜi. 

_ Ngươi không thấy Đại Sư Đạt Ma rừ Tây 
Thiên đến nước này cũng chỈ đem vật này đến cho nhân 
sự, ngươi /hấy mọi người đều nhận tín vật của họ 


((2): VỊ tăng chuyên môn trông nom công việc lặt vặt, 
trực theo phiên làm việc để bào đẫm công tác liên tục, 
mỗi phiên là mỘt năm. Đây là mỘt trong sáu v trỉ sự 
của ban Đông. 

Bách Trượng Thanh Quy quyền bỐn ghi: 

“Phạm vi trông coi của chức Trực tuẾ gồm: 


Tu bổ điện đường liêu xá bị hư dột, quần lý các món lặt 
vặ, điều phỐi nhân lực, khảo sát các công trình cho đến 
sai khiến và thưởng phạt các việc trong vườn ruỘng 
trang trại, chỖ giã gạo, thuyền xe, đèn đuối, đi tuần 
canh gác trộm cướp... ” 


Qui Sơn bảo: 

_ Ngày nay ở Nam Sơn cắt gốc rạ. 

Sư vác cuốc ra đi. 

Lúc Sư ở Qui Sơn chăn trâu, Thượng tọa 
Thiên Thái hỏi: 

_ Một đầu lông của sư tử hiện, tôi không hổi, 
trăm ngàn đầu lông, trăm ngàn sư tử hiện là thế nào? 

Sư bèn cởi trâu về, đứng hầu Qui Sơn kể lại 
việc ấy mới rõ. Thấy Thượng tọa Thái đến, SƯ nói: 

_ Chính là Thượng tọa này. 

Qui Sơn bèn hỏi: 

_ Trăm ngàn đầu lông, trăm ngàn sư tử hiện 
có phải Thượng tọa nói không? 

Thái đáp: 

_ Phải. 

Sư hỗi: 

_ Chính lúc ấy, sư tử hiện trước lông hay sư 
tử hiện sau lông? 


Thái đáp: 

_ Khi hiện không nói trước sau. 
Qui Sơn cười to. 

SƯ nói: 

_ Sư tỬ cúi mình rồi. 

_ Sư liền đi xuống. 

Sư theo Qui Sơn dạo núi, Sư đến trên tẳng 
đá ngồi. Đang đứng hầu Qui Sơn bỗng dưng có con 
chim tha quả hồng đánh rơi trước mặt, Qui Sơn lượm 
đưa Sư. Sư đem quả hồng rửa dâng lên Qui Sơn. Qui 
Sơn bảo: 

_ Ngươi được quả này ở chỗ nào? 

SƯ thưa: 

_ Đây là do đạo đức của Hòa thượng cảm 


Qui Sơn bảo: 
_ Ngươi cũng không phải vô phần. 
Qui Sơn liền bể nửa quả hồng cho cho. 


Qui Sơn hồi Sư: 

_ Chợt có người hỏi, ngươi làm sao đáp? 

Sư thưa: 

_ Nếu Sư thúc còn ở Đông tự, con không 
đến nỗi phải im lặng. 


Qui Sơn bảo: 

_ Tha ngươi một tội vì không đáp. 

_ Sống và chết chỈ ở một lời. 

_ Không phụ cái thấy của ngươi, nhưng có 
người không chịu. 

_ AI? 

Qui Sơn chỉỈ cây cột cái bảo: 

_ Cái này. 

_ Nói gì! 

_ Nói gì? 

_ Chuột trắng dời chỗ, đài bạc bất biến. 


Sư hỏi Qui Sơn: 

_ Đại dụng hiện tiền, thỉnh thầy biện bạch. 

Qui Sơn xuống tòa về phương trượng, Sư 
theo sau vào. Qui Sơn hỏi: 

_ Vừa rồi ngươi hỏi cái gì? 

Sư thuật lại, Qui Sơn bảo: 

_ Có nhớ lời ta đáp không? 

_ Nhớ. 

_ Ngươi thử thuật lại xem. 

Sư liền xin cáo tỪ ra đi. 

Qui Sơn bảo: 


»^ 


Lầm. 


Sư xoay đầu nói: 

_ Nếu Sư đệ Trí Nhàn đến, chớ nói con 
không lời! 

Đang chăn trâu trước sườn núi, gặp một vị 
tăng tỪ núi đi lên, không bao lâu vị tăng lại trở xuống. 

Sư bèn hỏi: 

_ Sao Thượng tọa không Ở lại trong núi? 

Tăng đáp: 

_ Vì nhân duyên không hỢp. 

_ Có nhân duyên øì thử nói xem? 

_ Hòa thượng (Qui Sơn) hỏi tôi tên gì, tôi 
đáp Qui Chơn. Hòa thượng hỏi Qui Chơn ở chỗ nào. 
Tôi không đáp được. 

_ Thượng tọa trở lại thưa với Hòa thượng 
rằng con nói được. Nếu Hòa thượng có hỏi thế nào, chỉ 
đáp:”trong mắt, trong tai, trong mũi”. 

Tăng trở lại làm đúng như lời Sư dạy. 

Qui Sơn quở: 

_ Kể nói suông, đây là lời thiện tri thức của 


năm trăm người. 


Sư nằm mộng, thấy vào nội viện của đức 
Di Lặc. Trong nhà tăng, các tòa đều có chỗ ngồi, chỉ có 
tòa thỨ hai trống, Sư bèn lên ngồi. Có Tôn giả bạch 


chùy (đánh kiểng) rằng:”Hôm nay tòa thỨ hai thuyết 
pháp”. Sư đứng dậy bạch chùy rằng:”Pháp Đại thừa ly 
tỨ cú, tuyệt bách phi, lắng nghe, lắng nghe! Đại chúng 
đều giải tán đi. 

Đến khi thức giấc, Sư thuật lại cho Qui Sơn 
nghe. Qui Sơn bảo:”Ngươi đã vào vị Thánh”. Sư liền lễ 


bái. 


Sư đang hầu Qui Sơn, chợt thấy bụi bay 
trước mặt. Qui Sơn hỏi: 

_ Trước mặt là gì? 

Sư đến gần xem, làm tướng 0 này. Qui 
Sơn gật đầu. 


Qui Sơn dạy chúng: 

_ Tất cả chúng sanh đều không có Phật tánh. 

Diễm Quan dạy chúng: 

_ Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. 

Dưới hội Diêm Quan, có hai vị tăng đến Qui 
Sơn dò hỏi, nghe Qui Sơn nêu bày mà không lường nỗi 
bờ mé của ngài, nên sanh tâm khinh mạng. 

Một hôm, hai v] tắng đang bàn luận đạo lý 
với SƯ, tăng bèn khuyên Sư rằng:”Sư huynh nên siêng 
học, Phật pháp không phải là chuyện dễ mà được”. 


Sư bèn làm tướng 0 này, hai tay dâng trình 
lên, rồi ném ra sau lưng. Sư lại xoè hai tay đến hai vị 
tăng đòi xin lại, hai vị tăng không thi thố được. 

SƯ nói: 

_ Huynh cần phải siêng học, Phật pháp 
không phải dễ dàng mà được. 

Sư liên đứng dậy đi. 

Lúc đó hai vị tăng trở về Diêm Quan, đi 
được ba mươi dặm,vị tăng thứ nhất bổng dưng có tỉnh, 
bèn nói: 

_ Nên biết Qui Sơn dạy:” Tất cả chúng sanh 
đều không có Phật tánh, tôi tin chắc không lầm”. 

Vị tăng ấy liền trở lại Qui Sơn. VỊ tăng thứ 
hai đi thêm vài dặm nữa, nhân lội qua dòng suối; bổng 
dưng có tỉnh, tự la lên: 

_ Qui Sơn nói tất cả chúng sanh đều không 
có Phật tánh, rõ ràng có lời nói ấy. Vị tăng này cũng trở 
lại Qui Sơn, nương ở đó một thời gian khá lâu. 


Dưới hội Diêm Quan có mấy người đến Qui 
Sơn mà không chịu tuân phục. Một hôm nhân buổi phổ 
thỉnh (Tập trung chư tăng làm công tác chung) gánh lúa 
ở Tây Trang, Sư đến trên đầu núi buông gánh lúa xuống, 
tiếp theo sau mười mấy người cũng đến buông xuỐng. 


Sư bèn quảy gánh lúa lên đi một vòng trước mọi người, 
nói: 

_ Có chăng, có chăng? 

Cả nhóm hành tăng không ai đáp được. Sư 


_ Lừa gạt giết ngƯỜi. 
Sư liên gánh lúa đi. 


Sư đang chăn trâu với Qui Sơn, Qui Sơn bảo: 

_ Trong đây có Bồ Tát chăng? 

Sư thưa: 

_ Có. 

_ Ngươi thấy cái ấy là phải, thử chỈ ra xem. 

_ Hoà thượng nghi cái ấy là không phải, thử 
chỈ ra xem. 

Qui Sơn liền thôi. 


Sư dâng quả cây lên Qui Sơn, Qui Sơn tiếp 
lấy, hỏi: 

_ Ngươi được quả này ở đâu? 

Sư thưa: 

_ Trong vườn nhà. 

_ Dùng được chưa? 

_ Con chưa dám dùng, dâng lên Hoà thượng 


dùng trước. 

_ Là của ai? 

_ Của Huệ Tịch. 

_ Đã là của ngươi. Vì sao cho ta dùng trước? 

_ Hoà thượng dùng cả ngàn, dùng cả muôn. 

Qui Sơn liền ăn, nói: 

_ Còn chua chát. 

_ Chua chát hảy tự biết. 

Qui Sơn không đáp nữa. 

Cuối Hạ Sư đến làm lễ hỏi thăm sức khoẻ 
Qui Sơn. Qui Sơn hỏi: 

_ Cả mùa Hạ sao không thấy ngươi lên đây, ở 
dưới làm việc gì? 

Sư thưa: 

_ Con ở dưới cuốc một mảnh ruộng gieo một 
thúng lúa. 

_ Mùa Hạ năm nay ngươi không để thời gian 
luống qua. 

Sư hỏi lại: 

_ Chưa biết trong mùa Hạ này Hoà thượng 
làm việc gì? 

_ Giữa ngày ăn một bữa, cuối đêm ngủ một 
giấc. 

_ Mùa Hạ năm nay Hoà thượng cũng không 


để thời gian luống qua. 
Nói xong, hồi lâu Sư le lưỡi. 
Qui Sơn bảo: 
_ Tịch con! Sao tự làm tổn thương mạng 


mình. 


Một hôm, Qui Sơn thấy Sư đến liền dùng hai 
tay giao nhau, đi qua phẩy tay ba cái, rồi dựng một ngón 
tay lên. Sư cũng dùng hai tay giao nhau, đi qua phẩy tay 
ba cái, rồi để trước ngực một tay ngữa, một tay úp, 
ngước mắt nhìn Qui Sơn. 

Qui Sơn thôi bỏ đi. 


Qui Sơn đang đuổi quạ ăn lúa, xoay lại thấy 


SƯ, nói: 

_ Hôm nay vì y mà ta thượng đường một lần. 

Sư thưa: 

_ Con theo lệ được nghe Hoà thượng thuyết 
pháp. 

_ Việc nghe pháp là thế nào? 

_ Quạ làm tiếng quạ kêu, bồ cát làm tiếng bồ 
cát kêu. 


_ Là thinh sắc øì? 
_ Vừa rồi Hoà thượng nói cái gì? 


_ Ta chỈ nói vì y thượng đường một lần. 

_ Vì sao gọi là thinh sắc? 

_ Tuy nhiên như thế, nghiệm qua cũng không 

ngại. 

_ Đại sự nhân duyên làm sao nghiệm? 

Qui Sơn dựng đứng cánh tay lên. Sư thưa: 

_ Rốt cuộc chỉ là chỉ Đông vẽ Tây? 

_ Vì dính mắc thinh sắc cho nên con hỏi qua. 

_ Ngươi hoàn toàn chưa hiểu rõ việc này. 

_ Làm sao hiểu rõ việc này? 

_ Tịch, ngươi thinh sắc, Lão tăng Đông Tây. 

_ Một bóng trăng rọi ngàn sông mà cái thể của 
nó không phân biệt nước. 

_ Cần phải như thế mới được. 

_ Như vàng cùng vàng trọn không khác sắc, 
nào có khác tên. 

_ Cái đạo lý không khác tên là thế nào? 

_ Bình, bàn, xoa, xuyến (giấy bằng khoán), 
chén, chậu. 

_ Tịch ngươi nói thiền như sư tử rống, làm 
kinh hãi loài chồn, sói, dã can. 


Một hôm, Sư đứng hầu Qui Sơn, chợt nghe 
tiếng quạ kêu. Qui Sơn bảo: 


_ Y thuyết sự vắn tắt. 

Sư thưa: 

_ Không thể nói cho người khác. 

_ Tại sao nói như thế? 

_ Vì y nói quá thẳng. 

_ Bao nhiêu pháp môn ngươi đồng thời suy 
cứu. 

_ Việc suy cứu là thế nào? 

Qui Sơn gõ giường thiền ba cái. 


Lúc Sư trụ núi Vương Mãng, Qui Sơn hỏi : 

_ Ngưoi đã xưng là thiện tri thức, làm sao 
biện được những người các nơi đến, tri hữu hay không 
tri hữu? Có thầy truyền thừa hay không truyền thừa? Là 
nghĩa học hay huyền học? Ngươi thử nói xem. 

Sư thưa: 

_ Huệ Tịch có chỗ nghiệm xét. Hễ mỗi khi 
thấy tăng đến, liền dựng phất tử lên hoiô y:”Các nơi có 
nói cái ấy hay không?” 

Sư tiếp: 

_ Cái ấy hãy gác lại, bậc lão túc các nơi ý thế 
nào? 

Qui Sơn khen: 


_ Đây là nanh vuốt trong tông môn tỪ trước. 

Qui Sơn lại hồi: 

_ Chúng sanh trên thế giới này nghiệp thức 
mênh mang không gốc để tựa, ngươi làm sao biết? 

Sư thưa: 

_ Huệ Tịch có chỗ nghiệm xét. 

Khi ấy có vị tăng Ở trước mặt đi qua, Sư 
gọi:”Xà Lê!”. Tăng xoay đầu. 

SƯ nói: 

_ Bạch Hòa thượng, cái ấy chính là nghiệp 
thức mênh mang không gốc để tựa. 

Qui sơn bảo: 

_ Đây là một giọt sỮa sư tỬ làm tan sáu đấu 
sữa lừa. 

Sư hồi Song Phong: 

_ Gần đây chỗ thấy của Sư đệ thế nào? 

Phong đáp: 

_ Theo chỗ thấy của tôi thật không một pháp 
có thể xứng tình. 

SƯ nói: 

_ Kiến giải của ông còn ở trên cảnh. 

_ Tôi như thế, Sư huynh lại thế nào? 

_ Ông đâu không biết không một pháp có thể 
xứng tình. 


thiên hạ. 


bảo Sư: 


Qui Sơn nghe, bảo: 
_ Một câu của Huệ Tịch làm chết người trong 


Một hôm trời mưa, Thượng tọa Thiên Tánh 


_ Mưa tốt. 

SƯ nói: 

_ Tốt ở chỗ nào? 

Thiên Tánh lặng yên. Sư thưa: 

_ Con lại nói được. 

Thiên Tánh hỏi: 

_ Tốt ở chỗ nào? 

Sư chỉ đám mưa, Thiên Tánh lại lặng yên. Sư 


_ Bậc đại trí đâu được lặng yên. 
Một hôm, Đệ nhất tọa dựng phất tử bảo: 
_ Nếu người nào làm được đạo lý liền cho 


cây phất tử. 


không? 


Sư thưa: 
_ Con làm được đạo lý, có được phất tử 


Thượng tọa bão: 
_ Hễ làm được đạo lý thì được. 


Sư bèn rút phất tử đem đi. 

Bàng cư sĩ (Long Uẩn) hỏi: 

_ Đã lâu nghe đồn núi này nằm ngữa, tại sao 
khi đến đây lại thấy nằm úp? 

Sư dựng phất tử lên. 

Cư sĩ nói: 

_ Vừa đúng. 

Sư hỗi: 

_ Ngữa hay úp? 

Cư sĩ bèn đánh cây cột, nói: 

_ Tuy không có người, nhưng cần có cây cột 
chứng minh. 

Sư ném phất tử, nói: 

_ Nếu đến các nơi, mặc tình chỈ bày. 

Tam Thánh đến tham vấn, Sư hỏi: 

_ Ông tên gì? 

Tam Thánh đáp: 

_ Huệ Tịch. 

_ Huệ Tịch là tên tôi. 

_ Tôi tên Huệ Nhiên. 

SƯ cười to rồi thôi. 

Có vị quan đến thăm Sư, Sư hỏi: 

_ Ông làm quan gì? 

Quan đáp: 


_ Tra xét. 

Sư dựng cây phất tử hỗi: 

_ Có xét được cái này chăng? 

Quan không đáp được. Sư sai chúng hạ ngữ 
đều không khế hợp. 

Khi ấy, Tam Thánh nằm dưỡng bệnh trong 
nhà Niết Bàn, Sư sai thị giả đến mời hạ ngữ. Tam 
Thánh nói với thị giả: 

_ ChỈ nói hôm nay Hòa thượng có việc. 

Thị giả trở về thuật lại Sư nghe, Sư lại sai thị 
giả hỗi: 

_ Chưa biết Hòa thượng có việc gì? 

Tam thánh nói: 

_ Không cho tái phạm. 

Thiền Sư Quang Dũng hiệu Nam Tháp đến 
yết kiến Lâm Tế, lại trở về hầu Sư. Sư hỗi: 

_ Ông đến đây làm gì? 

Nam Tháp đáp: 

_ Hầu lễ Hòa thượng. 

_ Có thấy Hòa thượng chăng? 

_ Thấy. 

_ Hòa thượng sao giống lừa? 

_ Tôi thấy Hòa thượng cũng không giống 
Phật. 


_ Nếu không giống Phật, vậy giống cái gì? 

_ Nếu có chỗ giống thì đâu khác lừa. 

Sư hết sức kinh ngạc nói: 

_ Phàm Thánh đều quên, tình sạch thể bày, tôi 
hai mươi năm nghiệm xét người mà chưa có người nào 
thấu hiểu. Ông hãy bảo nhậm. 

Sư thượng đường bảo chúng: 

_ Kể này là nhục thân Phật. 

Hoắc Sơn đến tham vấn, Sư nhắm mắt ngồi. 
Hoắc Sơn bèn co chân phải đứng, nói: 

_ Như thế, như thế hai mươi tám Tổ Sư Tây 
Thiên cũng như thế, sáu Tổ Sư Trung Hoa cũng như 
thế, Cảnh Thông cũng như thế. 

Sư đứng dậy, đến đánh Hoắc Sơn mộỘt roi 
mây. Từ đó, Hoắc Sơn tự xưng là Đằng Điều Thiên Hạ 
Đại Thiền Sư. 

Hành giả Xích Can nghe tiếng chuông đóng, 
bèn hỏi Sư: 

_ Hòa thượng có nghe tiếng chuông chăng? 

Sư bảo: 

_ Tại sao ông không hỏi ta? Chẳng dám làm 
phiền ta đáp không được. 

Hành giả thưa: 

_ Con đã hỗi rồi. 


Sư hét: 

_ ĐỊI 

Lưu Thị Ngự hồi Sư: 

_ Yếu chỉ liễu tâm có thể được nghe chăng? 

SƯ đáp: 

_ Nếu muốn liễu tâm, không tâm mới có thể 
liễu. Tâm không liễu, đó là chơn liễu. 

Tướng công Lục Hy Thinh muốn yết kiến Sư, 
ông vẽ tướng o này gởi thư trình Sư trước. Nhận được 
thư, Sư mở ra xem thấy ở dưới tướng o có viết 
câu:”Không nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, nghĩ mà 
biết là rơi vào đầu thứ ba”. 

Sư bèn xếp thư lại. Thấy tướng công vào núi 
Sư ra cổng đón. Tướng công vừa vào cổng, liền hỏi: 

_ Ba cửa đều mở, vậy từ cửa nào vào? 

SƯ đáp: 

_ Từ cửa Tín vào. 

Tướng công đến pháp đường, lại hồi: 

_ Không ra cõi ma, liền vào cõi Phật thì thế 
nào? 

Sư lấy phất tử đảo ngược ba cái tướng công 
liền làm lễ, lại hỏi: 

_ Hòa thượng có trì giới chăng? 

_ Không. 


_ Có tọa thiền chăng? 

_ Không. 

Tướng công im lặng giây lâu. Sư hỏi: 
_ Hội chăng. 

_ Chẳng hội. 

_ Nghe Lão tăng nói tụng đây: 
Thao thao bất trì giới 

Ngột ngột bất tọa thiền 
Nghiệm trà tam lưỡng oẳn 

Ý tại quắc đầu biên 

Dịch: 

NgƠ ngƠ không trì giới 

Ngốc ngốc không tQa thiền 
Trà ngon đôi ba chén 

Ý ở bên đầu bừa. 


Sư lại hỏi: 

_ Nghe đồn tướng công xem kinh được ngỘ 
phải chăng? 

_ Đệ tử nhờ xem kinh Niết Bàn đến 
câu:”Chẳng cần đoạn phiền não mà vào Niết Bàn” được 
chỗ an lạc. 

Sư dựng phất tử hỏi: 

_ Thế thì cái này làm sao nhập? 


_ Một chữ nhập cũng không tiêu được. 

_ Một chữ nhập cũng không phải là tướng 
công. 

Tướng công liền đứng dậy đi. 

Vi Trụ đến Qui Sơn xin một bài kệ. Qui Sơn 
bảo: 

_ Thấy mặt trình nhau còn là kể độn, huống là 
trình trên giấy mực. 

Vi Trụ bèn đến xin Sư. Sư vẽ tướng tròn trên 
giấy, chú rằng: 

_ Nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ hai, không 
nghĩ mà biết là rơi vào đầu thứ ba. 

Lúc còn làm Sa Di, một hôm Hòa An Thông 
gọi Sư đem cái giường đến. Sư đem đến. Hòa An bảo: 

_ Hãy trình chỗ gốc xem! 

Sư theo đó mà trình. Hòa An gọi Huệ Tịch, Sư 
ứng dạ. Hoà An bảo: 

_ Cái giường bên kia là vật gì? 

_ Cái gối. 

_ Cái gối bên này là vật gì? 

_ Không vật. 

Hoà an gọi Huệ Tịch, Sư ứng dạ. Hoà An 


_ Là cái gì? 


Lúc sư còn làm Sa Di, nghe một vị tăng hồi 
Thạch Sương: 

_ Thế nào là ý Tổ sư từ Tây sang? 

Thạch Sương đáp: 

_ Như có người Ở trong cái giếng sâu ngàn 
thước, không cần một tấc giây mà ra được khỏi giếng, 
người này sẽ đáp cho ông ý Tổ Sư từ Tây sang. 

Tăng thưa: 

_ Gần đây có Hòa thượng Sướng ở Hồ Nam 
ra đời cũng vì người nói Đông nói Tây. 

Thạch Sương gỌIi ông Sa DI: 

_ Lôi tỬ thi này ra xem. 

Sau đó, Sư hỏi Đam Nguyên: 

_ Người trong giếng làm sao ra được? 

Đam Nguyên quát: 

_ Ối cha! Cái gã sĩ, ai là người trong giếng? 

Sư lại hổi Qui Sơn. Qui Sơn gọi Huệ Tịch, 
Sư ứng dạ. Qui Sơn bảo:”Ra rồi” 

Sau này, Sư ra trụ trì thường nêu lại câu ấy 
nói với chúng: 

_ Ta ở chỗ Đam Nguyên được “danh”, ở chỗ 
Qui Sơn được “địa”. 

Lúc còn làm Sa Sĩ, Sư tụng kinh to tiếng, Hòa 


Thượng Nhũ Nguyên nói: 

_ Sa Di này tụng kinh giống hệt khóc. 

Sư thưa: 

_ Huệ Tịch chỉ thế ấy, chưa biết Hòa thượng 
thế nào? 

Nhũ Nguyên ngoái nhìn Sư. Sư thưa: 

_ Nếu như thế, thì cùng khóc đâu khác. 

Nhũ Nguyên liền thôi. 

Sư tham vấn Đông Tự, Đông Tự hỏi: 

_ Ngươi là người xứ nào? 

Sư thưa: 

_ Quảng Nam. 

_ Ta nghe Quảng Nam có hạt minh châu trấn 
hải phải chăng? 

_ Phải. 


_ Hạt châu ấy thế nào? 

_ Ba mươi thì ẩn rằm thì hiện 

_ Có đem theo không? 

_ Có. 

_ Sau không trình Lão tăng? 

Sư khoanh tay đứng gần thưa: 

_ Vừa đến Qui Sơn cũng bị đòi hạt châu này, 
đến nổi không có một lời để đáp, không có lý để trình 


bày. 

_ Thật là sư tử con, khéo hay gào rống. 

Sư lễ bái xong, lại vào nhà khách đầy đủ oai 
nghi trở lên lễ bái tiếp. Đông Tự bảo: 

_ Đã thấy nhau rồi. 

_ Thấy nhau như thế thầy được không? 

Đông Tự trở về phương trượng đóng cửa lại. 
Sư trở về thuật lại cho Qui Sơn. Qui Sơn bảo: 

— Tịch! Đó là tâm hạnh gì? 

Sư thưa: 

_ Nếu không như thế, làm sao biết được y2 

Sư hồi Đông Tự: 

_ Nhờ một con đường qua bên kia có được 
không? 

Đông tự bảo: 

_ Phàm là Sa-môn không thể chỉ một con 
đường mà còn con đường nào khác không? 

Sư im lặng giây lâu. Đông Tự hỏi lại: 

_ Nhờ một con đường qua bên kia có được 
không? 

Sư thưa: 

_ Phàm là Sa môn không thể chỈỉ một con 
đường mà còn con đường nào khác không? 

Đông Tự bảo: 


_ Chỉ có thế. 

SƯ thưa: 

_ Thiên tử nước Đại Đường quyết định là họ 
Km. 

Sau khi thọ giới xong, Sư đến ngài Trung Ấp 
tạ giới. Trung Ấp vỗ miệng làm tiếng” Hoà, hoà”. Sư từ 
Tây đi qua Đông. Trung Ấp vỗ miệng làm tiếng” Hoà, 
hoà”. Sự từ Đông đi qua Tây. Trung Ấp vỗ miệng làm 
tiếng” Hoà, hoà”. Sư đến chính giữa đứng, rồi sau tạ 
giỚiI. 

Trung Ấp hỒi: 

_ Ngươi được Tam-muội này ở đâu? 

SƯ thưa: 

_ Từ Ấn tử Tào Khê. 

_ Tào Khê dùng Tam-muội này để tiếp người 
nào? 

_ Tiếp Nhất túc giác. 

Sư hỗi: 

_ Hoà thượng được Tam-muội này ở đâu? 

_ Ở Mã Đại Sư. 

_ Làm sao thấy được Phật tánh? 

_ Ta nói cho ngươi một thí dụ. Như một ngôi 
nhà có sáu cửa, trong có một con khỈ, ngoài có mỘt con 


khỉ, từ cửa Đông kêu chéo chéo” bên ngoài cũng 


kêu”chéo chéo”. Như thế, ở sáu cửa đều kêu, sáu cửa 
đều đáp. 

Sư lễ tạ, đứng dậy thưa: 

_ Vừa được Hòa thượng cho thí dụ, con thầy 
được hiểu rõ. Nhưng có một việc, nếu như con khỈ ở 
trong đã ngủ, con khỈ ở ngoài muốn gặp phải làm sao? 

Trung Ấp xuống giường thiền nắm tay Sư, 
múa:”Chéo, chéo” cùng ngươi thấy nhau rồi. Ví như, 
con Tiêu minh làm Ổổ trên mí mắt con muỗi, đứng ở đầu 
đường kêu: “Đất rộng người thưa, ít người gặp được”. 

Sư đến tham vấn Nham Đầu. Nham Đầu 
dựng phất tử, Sư trải tọa cụ. Nham Đầu cầm phất tử 
để sau lưng, Sư mang tọa cụ lên vai đi ra. Nham đầu 
bảo: 

_ Ta chẳng nhận ông “buông” mà chỉ nhận 
ông “thâu”. 

Đang ngắm trăng với Trường Sa, SƯ nói: 

_ Người người đều có cái ấy, nhưng dùng 
không được. 

Trường Sa nói: 

_ Mời huynh dùng. 

SƯ nói: 

— Tôi làm sao dùng? 

Trường Sa cho một đạp vào ngực. 


SƯ nói: 
_ Ôi! Thật là giống đại trùng (con cỌp). 
Sư đến tham vẫn Hoà thượng Cổ Đê. Cổ Đê 


_ Đi đi! Ngươi không có Phật tánh. 
Sư bước tới ba bước chấp tay cung kính. Cổ 


_ Ngươi được Tam-muội này ở đâu? 

Sư thưa: 

_ Con được “danh” ở Đam nguyên, được 
“địa” ở Qui Sơn. 

_ Không phải đệ tử của Qui Sơn sao? 

_ Thế đế thì chẳng phải không có, nhưng đối 
với Phật pháp thì không, thì con không dám. 

Sư hỏi lại: 

_ Hoà thượng này được Tam-muội này ở đâu? 

_ Từ Chương KỈnh. 

SƯ khen: 

_ Không thể nghĩ bàn, người sau khó được 
khế hợp? 

Sư đến ngài Xử Vi ở Kiền Châu. Xử Vi hỏi: 

_ Ông tên gì? 

Sư thưa: 

_ Huệ Tịch. 


_ Cái ấy là Huệ hay cái ấy là Tịch? 

_ Chỉ ở trước mắt. 

_ Còn có trước sau. 

_ Trước sau tạm gác lại, Hoà thượng thấy cái 
øì? 

_ Uống trà đi. 

Sau, Sư khai pháp ở Vương Mãn Sơn. Sư hồi 
tăng: 

_ Vừa rời chỗ nào? 

Tăng thưa: 

_ Lô Sơn. 

_ Từng đến Ngũ Lão Phong chưa? 

_ Chưa từng đến. 

_ Xà Lê chưa từng du sơn. 

Sư thượng đường: 

_ Hết thầy các ngươi đều phải tự hồi quang 
phản chiếu, chớ có ghi nhớ ngôn ngỮ. Các người từ vô 
thủy kiếp đến nay bổ sáng vào tỐi, cội gốc vọng tưởng 
sâu dày thật khó bề nhổ hết. Cho nên tạm lập ra phương 
tiện để dẹp thức thô của các ngươi, như đem lá vàng dỗ 
con nít khóc, có gì là phải. Cũng như người đem trăm 
thứ hàng hóa và vàng báu lập phố bán, chỈ nghĩ thích 
hợp cho người mua mà thôi. Cho nên nói:”Thạch Đầu là 
Chơn kim phố, còn ta là tạp hóa phố. Có người đến đây 


tìm phân chuột, ta cũng đem cho họ; đến tìm Chơn kim 
ta cũng đem cho hỌ. 

Khi ấy có vị tăng hỏi: 

_ Không cần phân chuột, xin Hòa thượng cho 
Chơn kim? 

Sư bảo: 

_ Răng nhọn nghĩ mở miệng, đến năm lừa 
cũng không hỘi. 

Tăng không đáp được. 

SƯ nói: 

_ Tìm hỏi thì có giao dịch, không tìm hỏi thì 
không giao dịch. Nếu nói Thiền tông, bên thân cần một 
ngƯời làm bạn thân cũng không cần, huống là có năm 
trăm, bảy trăm chúng. Nếu ta nói Đông nói Tây thì các 
ông giành nhau lượm lặt, như đem nắm tay không để 
gạt con nít, hoàn toàn không thật. Nay ta nói rõ việc bên 
Thánh với các ông, các ông chớ để tâm dính mắc. Chỉ 
cần thật thà tu theo tánh hải của chính mình, không cần 
Tam minh Lục thông. Vì sao? Vì đó là việc ngọn ngành 
của Thánh. Giờ đây, cần phải thức tâm đạt bổn, cốt 
được cái gốc chẳng cần lo cái ngọn, rồi một ngày khác 
sẽ tự đầy đủ. Nếu chưa được gốc, dù có đem tâm học 
cũng không đạt được chi hết. Các ông đâu không nghe 
Hòa thượng Qui Sơn nói: 


_ Tình phàm Thánh hết, bày hiện chơn 
thường, sự lý không hai, tức như như Phật. 

Tăng hỏi: 

_ Thế nào là ý Tổ Sư? 

Sư dùng tay làm tướng Phật trong hư không, 
rồi dạy tăng. Tăng không đáp được. 

Sư hỏi Đệ Nhất tọa: 

_ Không nghĩ thiện không nghĩ ác, chiùnh khi 
ấy là thế nào? 

Đệ Nhất tọa thưa: 

_ Chính khi ấy là chỗ con buông thân mạng. 

_ Sao không hồi Lão tăng? 

_ Chính khi ấy, con không thấy Hòa thượng. 

_ Chống đỡ Tông giáo ta không nổi. 

Sư hỗi tăng: 

_ Từ đâu đến? 

Tăng thưa: 

_ U Châu. 

_ Ta muốn biết tin tỨc U Châu gạo giá bao 
nhiêu? 

_ Khi con đến đây, tình cỜ đi ngang qua chợ 
đạp gãy cây cầu kia. 

Sư liền thôi. 

Thấy tăng đến, Sư dựng phất tử lên. Tăng 


liền hét. Sư bảo: 

_ Hét tức chẳng phải không, hãy nói lỗi của 
Lão tăng ở chỗ nào? 

Tăng thưa: 

_ Hòa thượng không nên đem cảnh dạy 
người. 

Sư liền đánh. 

Có vị Sư người Ấn từ hư không đến, Sư hồi: 

_ Vừa rời chỗ nào? 

_ Tây Thiên. 

_ Rời Tây Thiên lúc nào? 

_ Lúc sáng. 

_ Sao quá chậm thay! 

_ Ngắm non đạo suối. 

_ Thần thông du hý chẳng phải không, nhưng 
về Phật pháp của Xà Lê cần phải trao Lão tăng mới 
đƯỢc. 

_ Định sang Đông độ lễ Văn Thù, lại gặp Tiểu 
Thích Ca. 

Tăng bèn đem sách chữ Phạn bằng lá bối trao 
cho Sư, làm lễ rồi nương hư không mà đi. 

Từ đây Sư có hiệu là Tiểu Thích Ca. 

Lúc Sư trụ trì chùa Đông Bình, Qui Sơn sai 
mỘt vị tăng đem thƯ và gương cho Sư. Sư thượng 


đường đưa lên dạy chúng: 

_ Hãy nói, gương của Qui Sơn hay gương của 
Đông Bình? Nếu nói gương của Đông Bình, tại sao lại 
từ Qui Sơn đem đến? Nếu nói gương của Qui Sơn, tại 
sao lại ở trong tay Đông Bình? Nói được thì giữ lại, nói 
không được thì đập nát. 

Chúng không nói được. Sư bèn đập nát, rồi 
xuống tòa. 

Có vị tăng đến tham vấn, hỏi: 

_ Hòa thượng biết chữ không? 

SƯ đáp: 

_ Tùy phần. 

Tăng dùng tay vẽ tướng o này dâng trình. Sư 
lấy vạt áo phủi xuống. Tăng lại làm tướng o này dâng 
trình. Sư lẫy hai tay làm thế ném ra sau lưng. Tăng 
ngước mắt nhìn Sư, Sư cúi đầu xuống. Tăng đi nhiễu 
quanh Sư một vòng. Sư liên đánh. Tăng bèn ra đi. 

Sư đang ngồi, có vị tăng đến làm lễ. Sư không 
nhìn. Vị tăng ấy bèn hỏi: 

_ Thầy biết chữ không? 

SƯ đáp: 

_ Tùy phần. 

Tăng bèn đi quanh bên phải một vòng hỏi: 

_ Là chữ gì 


Sư vẽ chữ + (thập) trên mình vị tăng ấy để 
đáp lạt. 

Tăng lại đi sang bên trái mỘt vòng hỗi: 

_ Là chữ gì? 

Sư đổi chữ + thành chữ (vạn). Tăng vẽ 
tướng o này dùng hai tay dâng lên, giống như thế Tu La 
chưởng nhật nguyệt, hồi: 

_ Là chữ gì? 

Sư bèn vẽ tướng này để đáp. 

Tăng bèn làm thế ngôi sao Chí Đức. 

Sư bảo: 

_ Như thế, như thế. Đây là chỗ hộ niệm của 
chư Phật. Ngươi cũng như thế, ta cũng như thế, khéo 
tự giữ gìn. 

Vị tăng ấy lễ tạ, vọt lên hư không mà đi. 

Khi ấy, có một đạo giả thấy việc đó, qua năm 
ngày sau bèn hồi Sư. Sư bảo: 

_ Ngươi có thấy không? 

Đạo giả thưa: 

_ Con thấy ông ấy vừa ra cửa, vọt lên hư 
không mà đi. 

Sư bảo: 

_ Đó là La Hán ở Tây Thiên đến đây dò xét 
đạo của ta. 


_ Tuy con đã thấy các loại Tam-muộỘi, nhưng 
không biện được lý ấy. 

Ta dùng nghĩa cho ngươi dễ hiểu; đó là tám 
loại Tam-muội, giác hải biến thành nghĩa hải, bản thể 
đồng vậy. Có nhân có quả, ngay bây giờ và khi khác đều 
không rời ân Thân Tam-muỘi. 

Có một vị tăng người Ấn đến tham vấn. Sư 
vẽ tướng bán nguyệt trên mặt đất. Tăng đến gần thêm 
vô tướng tròn, rồi dùng chân bôi hết. Sư xòe hai tay. 
Tăng phủi áo ra đi. 

Sư hỗi tăng: 

_ Vừa rời chỗ nào? 

Tăng thưa: 

_ Phương Nam. 

Sư giơ cây gậy lên, hỏi: 

_ Lão túc ở đó có nói cái này không? 

_ Không. 

_ Đã không nói cái này có nói cái ấy không? 

_ Không. 

SƯ gỌI: 

_ Đại đức! 

Tăng: 

Dạ. 


Sư bảo: 


_ Tham đường đi (vào tăng đường yết kiến 
thủ tọa và đại chúng). 

Tăng liền đi ra, SƯ gọi lại: 

_ Đại đức! 

Tăng xoay đầu. 

Sư bảo: 

_ Hãy đến đây! 

Sư lấy gậy điểm lên đầu một cái, bảo: 

_ ĐỊI 

Một hôm, Sư ngồi trên Pháp đường thấy tăng 
tỪ ngoài vào. Tăng liền chào hỏi xong, khoanh tay đứng 
bên Đông đưa mắt nhìn Sư. Sư bèn duỗi chân trái ra. 
Tăng lại khoanh đi qua bên Tây đứng. Sư duỗi chân 
phải ra.Tăng khoanh tay đến chính giữa đứng. Sư rút hai 
chân lại. Tăng lễ bái. 

Sư bảo: 

_ Lão tăng từ lúc trụ ở đây đến giờ, chưa từng 
đánh mỘt người. 

Sư liền nắm gậy đánh tăng. Tăng bèn vọt lên 
hư không rồi đi. 


Sư đang nằm, có vị tăng đến hổi: 
_ Pháp thân có pháp để giải thoát không? 
Sư bảo: 


— Ta không nói được, có mỘt người nói được. 

_ Người nói được ở đâu? 

Sư đẩy chiếc gối ra. 

Qui Sơn nghe, nói:”HuỆ tịch dùng việc trên 
lưỡi sươm” 

Sư đang nhắm mắt ngồi, có vị tăng lén đến 
đứng bên cạnh. Sư mở mắt làm tướng trên mặt 
đất, rồi ngước nhìn v] tăng ấy. 

Tăng không đáp được. 


Sư đang chống gậy đi, có vị tăng hỏi: 

_ Cái gì trong tay Hòa thượng? 

Sư liền đặt cây gậy ra sau lưng, hỗi: 

_ Thấy không? 

Tăng không đáp được. 

Tăng hỏi: 

_ Thế nào là Tỳ lô Sư? 

Sư bèn nạt tăng. Tăng hỏi: 

_ Thế nào là Hòa thượng Sư? 

Sư bảo: 

_ Chớ vô lễ. 

Sư bàn luận đạo lý với một vị tăng, có vị tăng 
đứng bên cạnh thưa: 

_ Nói là Văn Thù, im lặng là Duy Ma. 


Sư bảo: 

_ Không nói không nín, chẳng phải là ngươi 
sao? 

Tăng lặng thinh. Sư bảo: 

_ Sao không hiện thần thông đi? 

_ Không ngại chối từ hiện thần thông, chỉ sợ 
Hòa thượng thâu làm giáo. 

_ Xét chỗ đến của ngươi, chưa có con mắt 
giáo ngoại. 

Thiên đường địa ngục cách nhau bao xa? 

Sư cầm cây gậy vẽ trên đất một vạch. 

Lúc trụ trì chùa Quan Âm, Sư ra ngoài viết 
thông báo:”Đang xem kinh không được hỏi việc”. 

Có vị tăng đến làm lễ hỏi thăm sức khoẻ, thấy 
Sư xem kinh, tăng đỨng bên cạnh đợi. Sư xếp quyển 
kinh lại, hồi: 

_ Hội không? 

_ Con không xem kinh làm sao hội? 

_ Ngươi sau này sẽ hỘi. 

Vị tăng ấy đến Nham Đầu. Nham Đầu hỏi: 

_ Từ đâu đến? 

Tăng thưa: 

_ Từ chùa Quan Âm ở Giang Tây đến. 

_ Hòa thượng có dạy gì không? 


Tăng thuật lại việc trước. Nham Đầu bảo: 

_ Ông thấy ấy, ta cho rằng bị giấy cũ chôn 
vùi, mà vốn dĩ vẫn còn đó. 

Tăng Tư Ải hồi: 

_ Việc đốn ngộ của Thiền Tông, cứu cánh 
nhập môn ý thế nào? 

SƯ đáp: 

_ Ý này rất khó. Nếu là con cháu của Tổ tông, 
bậc thượng căn thượng trí một nghe ngàn ngỘ sẽ được 
Đại tổng trì. Nếu có người căn trí hạ liệt đến đây thầy 
đều mỜ mịt. 

_ Ngoài con đường này, còn có chỗ nào khác 
để vào không? 

_ Có. 

_ Lầm sao mới phải. 

_ Ngươi quê ở đâu? 

_ ỞU Châu. 

_ Ngươi có nghĩ về chỗ đó không? 

_ Thường nghĩ. 

_ Hay suy nghĩ là tâm, chỗ suy nghĩ là cảnh; 
nơi đó nào là lâu đài, vườn rừng, người ngựa đầy ắp, 
ngươi thử nghĩ xem có bao nhiêu thứ? 

_ Đến đây rồi, con hoàn toàn không thấy có gì 


2 


ca. 


_ Kiến giải của người còn ở tâm. Tín vị thì 
được, Nhân vị thì chưa được. 

_ Ngoài việc này, còn có ý nào khác không? 

_ Nếu có khác hay không khác thì không thể 
đƯỢc. 

_ Đến đây làm sao mới phải? 

_ Theo chỗ hiểu của ngươi chỉ được Nhất 
huyền, được ngồi đắp y, về sau hãy tự xem! 

Tư Ải lễ tạ. 


Tăng hỏi: 

_ Đại Nhĩ Tam Tạng lần thứ ba vì sao không 
thấy Quốc Sư (Huệ Trung)? 

SƯ đáp: 

_ Vì hai lần trước tâm còn dính cảnh. Lần sau 
cùng Quốc Sư đã nhập chánh định cho nên Tam Tạng 
không thấy. 

Qui Sơn hồi Sư: 

_ Nhân duyên Bá Trượng tái tham Mã Tổ, hai 
vị Tôn túc ấy ý thế nào? 

Sư thưa: 

_ Hai Tôn túc đã trình bày đại cơ đại dụng. 

_ Mã TỔ sanh ra tám mươi tư thiện tri thức, 
có bao nhiêu người được đại cơ, bao nhiêu người được 


đại dụng? 

_ Bá Trượng được đại cơ, Hoàng Bá được 
đại dụng; ngoài ra đều là Thầy xướng đạo. 

_ Như thế, như thế. 


Qui Sơn nêu câu hỏi của Bá Trượng hỏi 
Hoàng Bá: 

_ Từ đâu đến? 

Hoàng Bá đáp: 

_ Hái nấm dưới núi Đại Hùng đến. 

Bá Trượng hỏi: 

_ Có thấy đại trùng (con cọp) không? 

Hoàng Bá liền làm tiếng cọp rống, Bá Trượng 
cầm búa làm thế chém. Hoàng Bá liền cho Bá Trượng 
một thoi. Bá Trượng ngâm nga cưƯỜi, trở về phương 
trượng thăng đường bảo chúng: 

_ Dưới núi Đại Hùng có một con đại trùng, 
các người cũng cần phải đề phòng. Hôm nay, Lão Bá 
Trượng này đích thân bị con đại trùng ấy vồ một phát. 

Qui Sơn hồi Sư: 

_ Phải làm sao? 

Sư thưa: 

_ Hòa thượng có sao không? 

_ Lúc ấy, Bá Trượng tiện bê chém một búa 


cho chết đi, thì đâu phải đến nổi như thế? 

_ Không phải vậy. 

_ Theo ngươi thì sao? 

_ Bá Trượng chỉ mở đầu cọp mà không mở 
đuôi cỌp. 

_ Ngươi có một câu hỏi hóc búa. 


Qui Sơn nêu câu của Nam Tuyền hỏi Hoàng 
Bá: 

_ Định Huệ đều học sẽ thấy rỏ Phật tánh , lý 
này thế nào? 

Hoàng Bá đáp: 

_ Trong mười hai giờ không nương tựa một 


Nam Tuyền hỏi: 

_ Đó chẳng phải là chỗ thấy của Trưởng Lão 
sao? 

Hoàng Bá đáp: 

" Chẳng dám. 

Nam Tuyền hỏi: 

_ Tiền nước tương hãy gác lại, tiền giày cỏ 
trả cho ai? 

Hoàng Bá liền thôi. Qui sơn hỏi Sư: 

_ Phải chăng Hoàng Bá mờ mịt không đáp 


được câu của Nam Tuyền? 

Sư thưa: 

_ Không phải vậy, nên biết Hoàng Bá có cơ 
hãm cọp. 

Qui Sơn khen: 

_ Chỗ thấy của người tài thế. 


Lúc Hoàng Báù làm Thủ toạ trong hội của 
Nam Tuyên. Một hôm, Hoàng Bá bưng bát đến toà giữa 
của Nam Tuyền ngồi, Nam Tuyền vào tăng đường thấy, 
bèn hỏi: 

_ Năm nay trưởng Lão hành đạo gì? 

Hoàng Bá đáp: 

_ Từ Phật Oai Âm Vương về trước. 

Nam Tuyền nói: 

_ Vẫn là con cháu của Vương Lão SƯ. 

Hoàng Bá liền qua tòa thứ hai ngồi. Nam 
Tuyền liền thôi. 

Qui Sơn bảo Sư: 

_ Người lừa giặc sẽ chết. 

Sư thưa: 

_ Không phải vậy . Nên biết Hoàng Bá có cơ 
hãm cỌp. 

Qui Sơn khen: 


_ ChỖ thấy của ngươi tài thế. 


Qui Sơn nêu câu của Hoàng Bá dạy chúng: 

_ Hết thầy các ngươi đều là bọn ăn hèm (bã 
rượu), hành cước như thế chỗ nào có được như ngày 
nay, trong nước Đại Đường không có Thiền Sư sao? 

Khi ấy có vị tăng ra thưa: 

_ Bậc Tôn túc các nơi hợp chúng chỉ dạy, tại 
sao nói không có Thiền Sư ? 

Hoàng Bá nói: 

_ Chẳng phải nói không có Thiền, chỈ vì 
không có SƯ. 

Qui Sơn hồi Sư: 

_ Đó là thế nào? 

Sư thưa: 

_ Ngỗng chúa chọn sữa, loài vịt không thể 
sánh kịp. 

Qui Sơn nói: 

_ Gã này thật khó biện nổi. 


Thượng tọa Khoát đến tham vẫn Bá Trượng. 
Bá Trượng hỏi: 
_ Xà Lê! Có một việc xin hổi được không? 


Khoát nói: 


—_ May là tôi chưa hỏi, đâu phải đáp suông 
đƯỢc. 

Bá Trượng nói: 

_ Thâu được An Nam, lại lo nghẹt Bắc. 

Khoát dùng tay khai ngực nói: 

_ Như thế, chẳng như thế. 

Bá Trượng nói: 

_ Quả thực khó dò, quả thực khó đò. 

Khoát nói: 

_ Biết thì được, biết thì được. 

SƯ bình: 

_ Nếu có người biết được chỗ rơi của hai 
ngƯời ấy thì có thể là bậc kỳ đặc. Nếu biện không 
được, thì không khác gì giữa ban ngày mà lạc đường. 

Ngũ Phong hồi tăng: 

_ Từ đâu đến? 

Tăng thưa: 

_ Từ Trang thượng đến. 

Ngũ Phong hỏi: 

_ Ông thấy trâu không? 

Tăng thưa: 

_ Thấy. 

Ngũ Phong hỏi: 

_ Thấy sừng trái hay thấy sừng phải? 


Tăng không đáp được. Ngũ Phong thay lỜIi: 
_ Không thấy phải trái. 

Sư bình: 

_ Có biện được phải trái không. 


Có Hành giả theo Pháp Sư vào điện Phật. 
Hành giả nhổ nước bọt lên tượng Phật. Pháp Sư quở: 

_ Hành giả thiếu lễ đỘ, tại sao nhổ nước bọt 
lên tượng Phật? 

Hành giả thưa: 

_ Chỗ nào không có Phật đem đến cho con 
nhổ? 

Pháp Sư không đáp được. Qui Sơn nói: 

_ Nhân giả lại không phải nhân giả, không 
nhân giả lại là nhân giả. 

Sư thay lời Pháp Sư: 

_ Hành giả cứ nhổ đi! 

Sư tiếp: 

_ Nếu hành giả mở miệng thì hãy nói với 
y:”Ta không có chỗ cho hành giả đến”. 


Sư tiếp cơ lợi vật (giáo hoá chúng sanh) là 


bậc mẫu mực trong Tông môn. 


Sau, Sư dời về chùa Đông Bình. Sắp tịch, có 


vài ba vị tăng đứng hầu. Sư dùng kệ dạy: 


Nhất nhị nh] tam tử 

Binh nhật phục ngưỡng thị 
Lưỡng Khẩu nhất vô thiệt 
Tức thị ngô tông chỉ. 

Dịch: 

Vài ba chú hỌc frò 

Ngày nào cũng thẫy nhau. 
Có miệng mà không lưỡi, 
Đó là tông chỈ ta. 


Đến giờ ngọ, Sư lên tòa từ biệt chúng lại nói 


Niên mãn thất thập thất 

Vô thường tại kim nhật. 
Nhật luân chánh đương ngọ 
Lưỡng thủ phan khuất tất. 
Dịch: 

Năm tròn bẫy mươi bẫy 

Vô thường chỉ là đây. 


Mặt trời vừa đúng ngỌ 

Hay tay vin gỐi ải. 

Nói xong, Sư lẫy hai tay ôm đầu gối mà tịch. 

Đến năm Duyệt Minh, Thiền Sư Nam Tháp 
dời linh cốt Sư về Qui Ngưỡng, xây tháp thờ dưới núi 
Tập Vân. Vua ban hiệu là Trí Thông Thiền Sư, tháp 
hiệu là Diệu Quang. 


